Ce site utilise des cookies provenant de Google afin de fournir ses Services, personnaliser les annonces et 
analyser le trafic. Les informations relatives à votre utilisation du site sont partagées avec Google. En acceptant 
ce site, vous acceptez rutilisation des cookies. 

EN SAVOIR PLUS OK ! 


s lỉ 9 9 Q 


Tìm hiểu 5 lý do chạy bộ để giảm cân mãi cũng không xuống ký được 

•SSHARE: 


Chạy bộ để giảm cân không phải là biện pháp giảm cân tốt nhất. Có 5 lý do khiến cho việc chạy bộ giảm cân của bạn không 
thành hiện thực được. Hãy xem nhé! 


"Tôi không thể giảm cân, bạn biết đấy tôi tập luyện rất cực khổ, không phải tôi đang viện cớ để thoái thác." Đây là điều mà 
một người bạn nói với tôi. Cô thắc mắc tại sao bạn cô giảm cân rất thành công sau khi sinh con 6 tháng còn cô thì không. 
Tôi hỏi cô đã thực hiện gì trong chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Vấn đề trở nên rõ ràng, đúng là cô bạn rất nỗ lực để giảm 
cân, nhưng mà cô dựa quá nhiều vào chạy bộ để giảm cân - đó không phải là biện pháp tốt nhất để giảm cân và đạt được 
kết quả mà cô mong muốn. 



Sau khi cô bạn đã hiểu lý do tại sao phương pháp tập thể dục của cô không có hiệu quả, chúng tôi cùng cải tiến chương 
trình và bắt đầu lại từ đầu, sau đó cân nặng của cô đã bắt đầu giảm đi, chính xác là 3.5 kg trong 1 tháng. 


Đây là 5 lỗi thường gặp phải khi chạy bộ để giảm cân, cộng thêm các giải 
pháp đơn giản để chỉnh sửa chúng. 


Lỗi chạy đầu tiên: Các buổi tập giống nhau 



Cơ thể của bạn là một bộ máy tuyệt vời. Nó được thiết kế một cách hiệu quả, điều đó có nghĩa là nếu bạn lặp đi lặp lại cùng 
một thứ thì quá trình trở lên dễ dàng. Điều này cũng đúng với chương trình tập chạy của bạn. Dần dần chúng trở lên dễ dàng 
đến mức không tốn sức gì cả (kể cả khi bạn đang đổ mồ hôi và chân chạy nhanh), nhưng hệ trao đổi chất của bạn đã học 
cách để calo đốt ít đi trong cùng một bài tập. 

Đây là lý do chạy đều đều không đủ để giúp cho một chế độ giảm cân lâu dài. Nghiên cứu tại trường đại học Tampa chỉ ra 
rằng các bài tập thể dục đều đều như chạy trên máy chạy 45 phút với bước đều không hết sức có giúp cho giảm cân, nhưng 
chỉ là lúc đầu. Những người được thử nghiệm giảm 1 kg trong tuần đầu rồi ngưng! Lý do? Sau tuần đầu hệ trao đổi chất của 
họ đã làm quen và bây giờ không cần phải hoạt động nhiều để đốt mỡ nữa. 

Một vấn đề khác của chạy đều đặn ở cường độ trung bình là lượng calo bạn đốt chỉ giới hạn trong khoảng thời gian bạn đổ 
mồ hôi. Khi cơ thể bạn thích ứng, lợi ích sẽ giảm đi. Bởi vậy tập cường độ cao hay tập tạ được coi là một phương pháp giúp 
giảm mỡ nhanh hơn là chỉ chạy bộ. 

Nói đơn giản, với calo bạn chạy 30 phút từ từ và đốt 200 calo, hay là bạn chỉ cần ăn ít hơn 200 calo mỗi ngày, cả hai cùng có 
kết quả về phương diện giảm cân. Khi tập cường độ cao hay tập tạ chẳng hạn, lượng calo bạn đốt không chỉ trong thời gian 
bạn tập. 

thachsanh: Có lẽ lý do quan trọng hơn cho việc tuần đầu giảm 1 kg và tuần sau không giảm là 1 kg trong tuần chủ yếu do 
mất nước. 


Lỗi chạy 2: Bạn chạy lâu hơn, nhưng không nhanh hơn 



Một nghiên cứu về thói quen tập luyện của phụ nữ Mỹ kết luận là cần 1 giờ tập thể dục cường độ trung bình một ngày để giữ 
cân. Lưu ý, đây không phải là giảm cân. 

Bây giờ nếu bạn tập cường độ thật cao, có nghĩa là hết sức trong nhiều giai đoạn ngắn thì sao? Nghiên cứu của trường đại 
học VVestern Ontario so sánh giữa các bài tập thời gian ngắn cường độ cao với các bài tập dài thời gian cường độ thấp. Một 
nhóm thực hiện 4 đến 6 lần "chạy nước rút" 30 giây và một nhóm khác thực hiện 30-60 phút chạy bộ để giảm cân. Kết quả 
đáng ngạc nhiên, nhóm chạy nước rút đốt gấp đôi lượng mỡ cơ thể mặc dù thời gian dùng chỉ bằng một phần nhỏ. 







Lý do là chạy nước rút khiến cơ thể cần phải phục hồi lượng ATP, đổi axit lactic thành đường và phục hồi mức hóc môn 
trong máu sau khi tập với cường độ cao. 


Lỗi chạy 3: Bạn tập trung quá nhiều vào lượng calo đốt 



Một trong những lỗi thường gặp nhất là tin rằng lượng calo đốt là đến từ tập luyện. Đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm. Đơn 
giản là đang sống - ngủ, đứng, ăn, nghĩ cũng đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Lượng calo bạn đốt khi tập luyện thường chỉ là 
phần nhỏ so với lượng calo cho các chức năng cơ thể của bạn và vận động. 

Điều đó có nghĩa là không cần tập? Tất nhiên là không phải. Tập luyện có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng loại bài tập 
mà bạn dùng ảnh hưởng tới lượng calo bạn đốt sau đó. Chạy bộ đốt calo nhưng chạy nước rút hay các bài tập cường độ cao 
giúp duy trì cơ, bạn càng có nhiều cơ bạn cần đốt calo nhiều hơn cho các chức năng cơ thể. 


Lỗi chạy 4: Bạn không thử các dạng bài tập khác 



Bây giờ bạn biết rằng duy trì lượng cơ rất quan trọng cho mục tiêu giảm cân, bạn cần chọn một dạng bài tập nào đó để giúp 
ích cho điều này. Tin xấu là nếu bạn là người yêu thích chạy đường dài và chậm: các bài tập sức bền có thể ảnh hưởng 
không tốt tới sức mạnh và tăng trưởng cơ, theo một nghiên cứu của "Journal of strength and Conditioning Research". Thêm 
vào đó, thậm chí bạn đang tập cường độ cao rồi, thay đổi vẫn là cách tốt hơn để bạn đốt mỡ và giữ cơ. 

Xin nhắc lại, quan điểm ở đây không phải "chạy không có tác dụng". Quan điểm ở đây là tìm một biện pháp hữu hiệu nhất để 
giảm cân nhanh chóng. Nếu bạn không có thời gian, có lẽ bạn nên thay đổi bài tập (nên ở cường độ cao) thay vì đi bộ hay 
chạy bộ để giảm cân thời gian dài. 

I 1 

Đừng bỏ qua : Tôhg họp các bài tập giảm cân 



Lỗi chạy 5: Bạn chạy quá nhiều (đúng quá nhiều) 



Mới nghe dường như vô lý, nhưng hãy đọc với tôi: Có lẽ chạy quá nhiều không giúp ích gì. Trong khi đây không phải là vấn đề 
với hầu hết những người muốn giảm cân, tôi đã từng gặp nhiều người - và cũng nhìn thấy trong nhiều nghiên cứu - giảm 
mỡ bị chững lại do chạy quá nhiều. 

Tập luyện sẽ cải thiện sức khỏe, đó là điều không chối cãi, nhưng nó vẫn tạo áp lực lên cơ thể và hóc môn của bạn, nó cũng 
khống chế khả năng giảm mỡ của bạn. Cụ thể, hóc môn cortisol giải phóng khi bạn tập luyện. Không phải toàn bộ cortisol là 
xấu (trái với điều mà TV hay các quảng cáo thuốc hổ trợ thường nói và bạn có thể tin tưởng), nhưng áp lực thường xuyên và 
cortisol trường kỳ tăng kháng insulin và khiến cho bạn trữ mỡ nhiều hơn. Một nghiên cứu trong tờ "Hormone Research" cho 
rằng chạy đường dài, giống như các VĐV sẽ tăng cortisol trường kỳ và điều này khiến chậm phục hồi, ảnh hưởng tới cơ, gây 
sưng, tăng mỡ thậm chí có thể ảnh hưởng tới chức năng miễn dịch. 

Nếu bạn chịu quá nhiều stress, cho dù nó do tập luyện nhiều giờ hay không phục hồi với dinh dưỡng đúng, nó có thể ảnh 
hưởng tới tuyến giáp, tốc độ trao đổi chất và khiến giảm cân khó hơn. 

Nếu bạn tập thể dục 1 giờ 1 ngày, nó là quá đủ (nhớ rằng đây không phải dành cho tập bền). Nếu bạn chạy 2 đến 4 giờ 1 
ngày mà vẫn không giảm cân, tốt nhất bạn nên thay đổi phương pháp tập, chuyển sang phương pháp tập cường độ cao 
hoặc tập tạ và xem nó thế nào. Thường là, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. 

Bạn có thể tham khảo các phương pháp tập cường độ cao (HIIT) tại đây. 


^ NHÃN: 


Cardio 


Giảm cân 


Tập gym để giảm 



cân 


< SHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/07/tim-hieu-5-ly-do-chay-bo-de-giam-can-mai-cung-khong-xuong-ky-duoc.html 


1Ềè COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 


KHOE 

ĐẸẼ= 


KhoeDep.vn - sức Khỏe & Làm Đẹp 



YouTube 


1 K 


B À ỉ MỚI 
NHẤT 











t ấ t 


NHẠC THỂ HÌNH 


<s> X E M NHIỀU NHẤT 

1 

Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 




2 



ho người tập thể hình 

ạn, đặc biệt là các chuyên gia lâu năm sẽ xem... 
in E và sử dụng đúng cách 


¥ : 'y ■- uụny . 

Vitamin E là gì? Vitamin E là tập hợp 8 loại vitamin hoà tan trong chất béo có khả 

15 


căng tròn đều, cong vút 

Bạn đã có 1 vòng eo thon gọn, nhỏ xinh một bờ ngực căng tròn quyến rũ, giờ còn... 


có vòng 2 săn chắc như Beyonce 
ông tin về các phương pháp cũng như bài tập giảm... 



là gì? 

có lẽ là một trong những chế độ giảm cân được. . . 



I w rin LrkiXn wiA« tAn nn/ ►,«. \, Am kiA. . 


E 





10 

Tập cơ ngực vạm vỡ toàn diện với 6 động tác không thể bỏ qua 


V X 










© 201 5 Thể Hình Nam I Chia sẻ kiến thức thể hình tốt nhất cho mọi người 
All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 

Sitemap 

Liên hệ 

Subscribe Nevvsletter 


Email address... 


Submit 



